ONG MARTIN 


ow Od pg 


23.10.1948 - 17.09.2024 


NGHI THUC DON TIẾP TAI CUỐI THÁNH ĐƯỜNG 


LM:Nhân danh Chúa Cha, và Con, và Thánh Thần. 
CĐ:Amen 


LM: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Đấng 
đã đêm Đức Giêsu ra khỏi sự chết, ở cùng anh chị em. 
CĐ:Và ở cùng Cha. 


LM: Xin Chúa làm phép thi thể của Ông Martin Nguyễn 
Quóc Chỉnh với nước thánh nhắc nhở bí tích Rửa tội như 
Thanh Phaolô viết: "Tat cd chúng ta đã chịu phép Rửa 
trong Đức Giêsu Kitô, tức là dd chịu phép Rửa trong sự 
chết cua Người. Và chúng ta đã cùng chiu mai tang với 
Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiên Chua Cha ma sống 
lại từ cõi chết thé nao, thì cỏ chúng ta cũng được tdi 
sinh trong đời sống mới như vay. Vì Nếu chúng ta dudc 
liên kết với Nguời trong cùng một cdi chết, giống như 
cai chết cua Người, thì chúng ta cũng được hợp nhat với 
Người trong sự sống lai giống nhưu vay." 


LM:Trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa là 
Ông Martin đã mặc lấy Đức Kitô, vậy xin cho cũng được 
mặc áo vinh quang ngày Đức Kitô đến. Chúng con cầu xin 
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 


LM: Ray nước Thánh trên quan tài. 


Ruớc quan tài lên gân cung thánh theo thứ tu: 
1) Thánh Giá nến cao, 

2)Giúp lễ 

) Thừa Tác Viên. 

)Quý Cha Đồng Tế - Cha Chủ Tế 

)Thiếu Nhi Thắnh Thể 

) Ca Doan 

)Di Ảnh & Linh Cửu Ong Martino. 

) Tang quyến. 

- Khi bắt đâu rước, Ca doàn hát ca nhập lễ. 


3 
ra 
5 
6 
7 
8 


CA NHAP LE 


Đi Vê Nha Chúa 
Trầm Hương, FMSR 
Hòa âm: Lm. Dao Kim 


l. Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi! 

2 Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. 

3. Đi vè nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. 

4 Đi vè nhà Chúa con xin tri ân Ngai Chúa ơi! 
a 3 Dm F E Am 


— 
Đi vå nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời ——!. Lạy 
Đ về nhà Chúa tim tư con đã bao đợi chò. py. 2. Lạy 
Bi vè nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn bèn. `“ 3. Lay 
Với wiéu thin thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. 4. Lạy 


reo hoan lạc Chúa 
xưa đi vè thánh 
câu cảm tạ chúc 

ân Ngài Chúa 


1. Lay Chia! Đi về nhà Chúa tim con hoan lạc. tim con hoan 
2. Lạy Chúa' Đi về nhà Chúa như dân đi vể, như dân đi 
3. Lạy Chia! Đi vè nhà Chúa dâng câu cảm tạ, dâng câu cảm 
4. Lạy Chia! Đi vè nhà Chúa con trí ân Ngài con trí ân 


Chúa, đi í i nhiêu mến thương ngập 

Đi về nhà | Chúa. đi vè con đã bao đợi 
Đi về nhà | Chúa, đi về à | Chúa dâng lên | Cha tái Um mọn 
thánh con ca | danh Chúa ôi tuyệt 


lạc vô bờ. vé nhà Chúa Gi bao nhiêu mến thương, 
vé quê nhà. VỀ nhà Chúa tam tư con đã bao, 
tạ muôn đời. Vẻ nhà Chúa dâng lên Cha tái tim, 
Ngài trọn đời. Triểu than thánh con ca danh Chúa ôi, 


mến thương ngập trời, 
đã bao mong chờ, 
trái üm mọn hèn. 


Chúa ôi tuyệt vời, 


LOI NGUYEN NHAP LE 


LM: Lay Thiên Chua là Cha chung con, Chỉ mình Chua mớ 
thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn 
đời. Hôm nay Ông Martin Nguyễn Quóc Chỉnh là người 
tín hữu 

Chúa và là người anh em của chúng con đã cùng an giấc 
với Đức Giêsu, Con Một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng 
Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho Ông 
Martin Nguyễn Quóc Chỉnh được cùng sống lại với Người. 
Vì vậy, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho Ông Martin 
Nguyễn Quóc Chỉnh được chia sè vinh quang với Đấng đã 
từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và 
hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thân đến 
muôn thuở, muôn đời. 

CD: Amen. 


OPENING PRAYER 


Heavenly Father, You alone are our Father 

Overcome death and give us eternal life. 

Today, Mr. Martin Nguyen Quoc Chinh is a believer 

Our Lord and our brother have fallen asleep together 
with Jesus, God's only Son. But we know that 

God resurrected Jesus, God will also resurrect Mr. Martin 
Nguyen Quoc Chinh with Him. Therefore, we confidently 
pray to God for Mr. Martin Nguyen Quoc Chinh to share 
the glory with the One who rose from the dead. He is the 
living and manifest God with You, united with Your Holy 
Body forever and ever. 


BAI DOC I ( Gv 3:1-8,11) 
Bai Trich Sach Giang Vién. 


Ở dưới bầu trời nay, 
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: 


2 


một thời để chào đời, một thời để lìa thế: 
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; 
một thời để giết chết, một thời để chữa lành; 
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng: 
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; 
một thời để than van, một thời để múa nhảy: 
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá; 
một thời để ôm hôn, một thời để xa cách; 
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; 
một thời đề giữ lại, một thời đề vất đi; 

một thời để xé rách, một thời để vá khâu; 
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng: 
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét; 
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà. 


Thiến Chúa đã làm moi su hop thời đúng lúc. 

Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhân thức về vũ 
trụ, tuy thế, con ngưới cũng không thể nào hiểu hết được 
ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sủ. 


Đó là lời Chúa. 


FIRST READING 
A reading from the book of Ecclesiastes 3:1-11 
A time for Everything 


There is a time for everything, 

and a season for every activity under the heavens: 
time to be born and a time to die, 

time to plant and a time to uproot, 

time to kill and a time to heal, 

time to tear down and a time to build, 

time to weep anda time to laugh, 

time to mourn and a time to dance, 

time to scatter stones and atime to gather them, 
time to embrace and a time to refrain from embracing, 
time to search and a time to give up, 

time to keep anda time to throw away, 

time to tear and a time to mend, 

time to be silent and a time to speak, 

time to love and a time to hate, 

time for war and atime for peace. 


9 0 6@ 0 0œ 6ø 0 0œ 6ø 0 00 060 


What do workers gain from their toil? | have seen the 
burden God has laid on the human race. He has made 
everything beautiful in its time. He has also set eternity 
in the human heart; yet no one can fathom what God has 
done from beginning to end. 


This is the Word of the Lord. 


DAP CA 


Chúa Chăn Nuôi Tôi 


c F Dm Duy Thiên 


Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn thiếu gì, thiếu 


gì Chúa bảo vệ tôi, tô còn mà sợ chỉ ai. 


l. Người đã dẫn tôi đi trên đổng cổ xanh 
2. Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn 

3. Người dọn cỗ cho tôi ngay ő trước quân 
4. Trọn cuộc sống dương gian, ân súng Chúa tuôn 


lL 5)! Người đã dan tôi vè, vè bên dòng suối 
2. đường Dù vượt suối qua đổi hoặc qua ngàn tăm 
3. thù Người đã xức trên đầu dầu thơm Người lai 

4. tràn Người là Chúa nhân từ hằng thương người công 


l. mát Tôi ăn uống thỏa thuê thêm sức cho hồn tôi. 
2 tố, Tôi đâu có sợ chỉ vì Chúa ở cùng tôi. 
3, láng Tôi vui sướngthỉnh thoi vì Chúa thươnghổn tôi. 
4, chính, Tôi vui sướngthảnh thoi êm ái thay nhà Người 


BAI DOC 2 (2TIM 4:6-8): 


Bài trích thu thd hai của Thanh Phao-lô tông đồ gởi 
Timôthê 

Con thân mến, cuộc đời cha như của lễ đã tiến dâng, buối 
ra đi đã gần kẻ. Cha đã chiến đấu đến cùng trong cuộc 
chiến chính nghĩa; cha đã chạy dua đến đích điểm; cha 
đã kiên giữ lòng tin. 

Giờ đây, triều thiên công chính đã được dành san cho 
cha, và Chủa, Đấng phán xét chí công sẽ trao cho cha 
trong Ngày ấy, nhưng không chi cho cha mà thôi, còn cho 
hết mọi người đã đây lòng mến yêu trông đợi Người xuất 
hiện. 

Đó là Lời Chúa. 


SECOND READING (2 Tim 4:6-8) 
A reading from the second letter of St Paul to Timothy 


As for me, |l am already on the point of being sacrificed; 
and the time of my departure has come. 

| have fought the good fight, | have finished the race, 

| have kept the faith. 


From now on there is reserved for me the crown of 
righteousness, which the Lord, the righteous judge, 
will give me on that day, and not only to me 

but also to all who have longed for his appearing. 


The word of the Lord. 
All: Thanks be to God. 


Alleluia My Son 


Bộ Lễ Cầu Hôn 


PHÚC ÂM (JN 17,1-5) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 


Nói thể xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và câu 
nguyên:"Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha 
để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người 
quyền trên mọi phàm nhân là để Nguời ban sự sống đời 
đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự 
sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất 
và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su 
Ki-to. 


Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất 
công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, 
xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh 
quang mà con vân được hưởng bên Cha trước khi có thế 
gian 


Đó là lời Chúa. 


GOSPEL 
A reading from the Gospel according to John (Jn 17:1-5) 


After Jesus had spoken these words, he looked up to 
heaven and said, "Father, the hour has come; glorify your 
Son so that the Son may glorify you, since you have given 
him authority over all people, to give eternal life to all 
whom you Nave given him. And this is eternal life, that 
they may know you, the only true God, and Jesus Christ 
whom you Nave sent. 


| glorified you on earth by finishing the work that you 
gave me to do. So now, Father, glorify me in your own 
presence with the glory that | had in your presence 
before the world existed. 


The Gospel of The Lord. 


LOI NGUYEN CUA GIA ĐÌNH 


Chủ Tế: Anh chị em thân mến, trong Thánh Lễ An Tang Ong 
Martinô Nguyễn Quóc Chỉnh hôm nay, với niềm tin tuởng 
cậy trông và hy vọng cuộc sống vinh cửu, chúng ta tha 
thiết dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin: 


Lạy Chúa, Chúa đã muốn: Chúa ở đâu thì những ai tin Chúa 
cũng sẽ ở đó. Xin cho Ba chúng con là Martinô Nguyễn 
Quóc Chỉnh đã được làm con Chúa, và hết lòng tin cậy nơi 
Chúa, đuợc về hưởng hạnh phúc bên Chúa muôn đời. 
Chúng Con cầu xin Chúa. 


That all the loving service Martin had done, the sufferings 
and trials he endured during life may gain for him full 
remission of his sins. We pray especially, his wife Monica, 
daughter Jane and son Bao, his brothers and sisters, and all 
relatives; that they may be strengthened and comforted by 
their faith in the Risen Lord our Good Shepherd. 

Let us pray to the Lord. 


Tuởng nhớ về người thân đã qua di cũng là dịp dé chung 
con nhìn về ngày giã từ côi đời của mỗi người. Xin Chúa 

giúp chúng con cố gắng sống tốt hơn và biết ăn nan sám 
hối, để luôn sống trong ân nghĩa Chúa, không những đời 
này và nhất là đời sau. 

Chúng con cồu xin Chúa. 


For all those who cared for Martin in his life, particularly 
during his illness that their generosity and kindness may 
be rewarded with abundant blessings. 

Let us pray to the Lord. 


Sau hét, chung con cau xin Chua chuc lanh cho quy Cha, 
quy than bằng quyến thuộc và ban hữu xa gân, đã cầu 
nguyện, chỉ sé và nâng đỡ gia đình chúng con trong suốt 
thời gian qua và đã đến cầu nguyện cho linh hồn Martinô 
trong Thánh lễ hôm nay. 

Chúng con câu xin Chúa. 


GLE 


^ 


CA DAN 


Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh 


phó thác đời con trong tay Ngai. Dd 


niém 


Dk: Một 


đời 


thác 


là tương lai. Một niềm phó 


đêm đài dù 


là 


Ngài Đừng 


cho 


con 


phong 


gánh 


nỗi 


2.8 
a2 
o 
s8 
© 
B. 6 
“3a mm 
88 
g £ 
a -Z 
oO 
g 8 
as 
Oo O 
3 
È > 
5 3 
: 
aa 
8 
‹S 


tay trắng bàn tay. 
đêm. 


mà 


tran 


phién 


dâng Chúa ngày 


nguyện 


này. 
dèn. 


con tim 


có 
kính 


chi 
thành 


dâng Ngài con 


chi 
dang 


dap 


con 


long 


hèn 


mọn 


LOI NGUYEN TIEN LE 


Lay Chua, Xin thuơng nhìn đến lễ vật chúng con dâng va 
cho Lạy người con của Cha là Ông Martinô Nguyễn Quóc 
Chỉnh mới qua đời được vào chung hưởng vinh quang với 
Con Một Chúa, Đấng đã dùng bí tích yêu thương liên kết 
chúng con nên một. Người hằng sống và hiền trị muôn đời. 
-AMEN. 


Chúa ở cùng anh chi em 

- Và ở cùng cha. 

- Hãy nâng tâm hồn lên 

- Chúng con dang hướng về Chúa. 

- Hãy ta on Chúa là Thiên Chúa chúng ta 
- That là chính dang. 


KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu 
Kitô, chúng con tạ on Cha mọi noi mọi lúc, thật là chính 
đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 


Người là Ngôi Loi của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dụng 
muôn loài, Nguời đuợc Cha sai đến làm Đấng Cứu Độ và 
Chuôc Tôi chúng con. 

Ngudi đã nhập thé bởi phép Chúa Thánh Thần, và được Đức 
Trinh Nd sinh ra. 

Để chu toàn thánh ý Cha 

và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện, 
Người đã dang tay chiju khổ hình để tiêu diệt sự chết 
và biểu hiện sự sống lại. 

Vì thể, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, 
chúng con ca tụng vinh quang Cha Và đồng thanh tung 
hô rằng: Thánh... 


rr 


CA HIỆP L 


Sự Sống Thay Đổi 


Phanxicô 


ISự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con 
2.Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai Nắng lên 
3.Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên Lá thay 
4Sự sống này vào nấm mô mà không mất đi. Chúathương 
5.Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương Chỉ một 


người nằm yên giấc ngủ. Mắt nhấm lại rôi là thấy tương lai 
đổ thi đêm tắt thé. Mây tím giăng trời thì nắng tan đi 
mùa thời gian biến đổi Nhu v6 câu dôn tựa thoáng mây bay 
từng bụi cây lá cổ đâu muốn con người phải nát tan đi 
điểu hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương 


Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười Nhưng con tin 
Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi nhưng con tin 
Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn. Nhưng con tin 
Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình Mai sau sẽ 
Ngày giã tỪ xuôi tay nằm trong cát bụi tan Nghe xôn xao 


rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nổi buồn đẹp mãi niềm vui 
vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lia chẳng có hợp tan 
rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian 
được phục sinh trong Chúa cuộc sống muôn đời cuộc sống hiển vinh 
tdi lời ru êm ái Thiên Chúa nhân từ chào đón người con 


ĐK Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. qua bao ngày trộn một kiếp 


oa 


— 
—— 
=. 


_—— 


) : 
này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai sự sống không mất nhưng chi đổi thay 


LOI NGUYEN HIEP LE 


Lạy Chúa, Chúng con vừa cử hành bi tích Vượt Qua dé cau 
cho người con Chúa là Ông Martinô Nguyễn Quóc Chinh 
mới qua đời. Xin thương đón nhận Ông Martinô vào nhà 
Chúa, nơi tràn đầy ánh sáng và bình an. Chúng con câu xin.. 
Phan Uu - Cam ta. 


NGHI THUC TIEN DUA 
LM đứng trước quan tdi, có cdc giúp lễ mang nước Thanh 
va hương di theo. Quay xuống cộng đồng LM nói: 


LM: Anh chị em thân mến, linh hồn người than yêu của 
chúng ta đã về an nghỉ trong an bình của Đức Kitô. Với 
niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta hãy 
dâng lời cầu nguyện và phó thác người thân yêu này vào 
lòng từ ái Chúa chúng ta. Nguời thân yêu này đã trở nên 
con cái Chúa qua Bí Tích Rửa tội, và đã được nuối dưỡng 
nơi Bàn tiệc con cái Người trong Nước Trời cùng với các 
Thánh của Chúa. 

Xin Chúa nhận người thân yêu này vào số các Thánh của 
Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vinh 
cửu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nữa. Xin 
Chúa cho chúng ta có ngày gap lại người thân yêu mà 
chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta 
được gặp Đức Kitô ngày Người lại đến trong vinh quang, 
vì Người là sự sống của chúng ta. 


Ray Nước Thanh va xông hương quan tòi. Trong khi Ray 
Nước Thanh va Xông Hương, Cộng Ðoàn cùng doc kinh Lay 
Cha, 3 kinh Kính Mừng va kinh Sáng Danh. 


DAP CA. 


X:Xin các Thanh của chúa đến phù hộ tôi to Chúa. Xin các 
Thiên Thần Chúa đến đón tiếp tôi tó Chúa. 


Đ:Xin đón nhân Linh hồn Ông Martino mà dâng lên Thiên 
Chúa cao cả. 


X: Xin cho tôi tó mà Chúa Kitô đã gọi, được đến với Người. 
Xin thiên thần Chúa dan đưa tới bên tổ phu Abraham. 


Ð: Xin đón nhận Linh hồn Martinô ma dâng lên Thiên Chúa 
cao cả. 


X: Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên muốn đời, và 
cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. 


Đ:Xin đón nhận Linh hồn Martinô mà dâng lên Thiên Chúa 
cao cả. 


KINH CẦU 


X: Vi phép mầu nhiệm Chúa làm người. 
DB: Chúa chữa chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy). 


e Vì Chúa xuống thé. 

e Vi Chúa sinh ra. 

e Vi phép Rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu. 

e Vì Đức Chúa Giêsu chịu nan đóng đanh trên cây Thanh 


e Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác. 
e Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 

e Vì Đức Chúa Giêsu lên trời. 

e Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

e Vì Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. 
e Đến ngày phán xét. 


LM: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 


Lạy Chúa chúng con phó dâng linh hồn Ông Martinô cho 
Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống 
mải hưởng tôn Nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa. 
Xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối con người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

DB: Amen. 


KHI DI QUAN RA NGOAI NHA THO 
Linh Mục cùng với Cộng doan doc ca tiền xuớng sau: 


e Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Martinô vào Thiên 
Oude, 

e Xin các Thánh tử đạo đón tiếp vào thành thánh, thành 
Giêrusalem mới và vĩnh cửu. 

e Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ 
được sống muôn đời." Amen 


Kêt Lễ: Ca Đoàn. Khi Hat, Linh Cữu chuyển xuống cuối Nha 
Thờ. Moi người đứng yên từ giã. 


CA KET LE 


DK. Ma -ri -a Me di! Me đoái nghề lời bao 


tâm trông lên kêu cầu l. Đây vực sâu thương 
2. Cam chịu bao đau 
3. Bao người xưa chung 


l. đau bao hôn đang khẩn cầu, Mẹ 
2. thương mong dèn muôn lỗi lầm, để 
3. vui nay còn ai đoái hoài. Tình 


l. đến cứu đưa v 
2. Chúa dẫn đưa v 
3. nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thân phận 


nơi an vui. Trông vì 
ndi Thiên Cung. Nhung nguyên 


l. bao công ân Con Me xưa giáng trần chịu 
2. xin Trinh Vương mau dú thương chữa bầu, để 
3. nay cô đơn chỉ còn trông có Mẹ. Mẹ 


1. chết để xóa tội cho muôn dân. 
2. Chúa rút bớt thời gian thương đau. 
3. đến cứu vớt hôn bao dau thương. 


NGHI THUC HOA TANG (CREMATION SERVICE) 
MO DAU 


Chủ sự: Anh chị em thân mến, Chúng ta đến đây để cu 
hành nghỉ thức hoả táng Ông Martinô Nguyễn Quóc Chỉnh. 
Việc hỏa táng nhắc chúng ta nhớ đến thân phận mỏng dòn 
của con người. Thiên Chúa dựng nên con người từ tro bụi, 
rồi lại cho con người trở về bụi tro, đợi mai sau thân xác sẽ 
được tái tạo trong trời mới, đất mới. 

(giữ thinh lang trong giây phút) 
Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã tao dung 
nên lửa và ban lửa cho chúng con. Lửa đã sưởi ấm khi 
chúng con sinh ra, đã tạo điều kiện tết cho cuộc sống hang 
ngày, và khi chúng con qua đời, lửa còn làm cho thân xác 
này nên giống của lễ toàn thiêu xưa. Xin Cha chúc lành và 
thánh hóa ngọn lửa chúng con sắp dùng để hoả táng thân 
xác người anh em của chúng con là Ông Martin6é . Chúng 
con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
CD: Amen. 


Loi Nguyén Giao Dan 


Chủ su: Anh chi em thân mến, Tac giả thu gửi tín hữu Do 
Thái (12:29) đã cho chúng ta biết: "Thiên Chúa là một ngọn 
lửa thiêu. Người đã cho ông Môsê được gặp Người qua bụi 
gai rực lửa.Người cũng hiện diện giữa dân Người qua cột 
lửa về bạn đêm trong sa mạc, Chính Thiên Chúa Cha đã cho 
Đức Giêsu Kitô đến thanh tẩy chúng ta bằng lửa trong 
Thánh Thần, và đã ban Chúa Thánh Thần như lửa sưởi am 
linh hồn chúng ta. Người cũng mời gọi chúng ta dâng hiến 
đời sống cho Nguời như lễ vật toàn thiêu. Với những xác tín 
ấy, trong việc cử hành nghỉ thức hỏa táng hôm nay, chúng 
ta hãy dâng lên Chúa Cha những lời nguyện xin tha thiết, 
và day tin tưởng sau đây: 


1.Lạy Cha, Con một Cha là Đức Giêsu Kitô đã dem lửa xuống 
trần gian, và Người không ao uớc gì hơn là thấy lửa ấy bừng 
cháy lên. Xin cho ánh sáng Tin Mừng được thắp lên trong 
toàn Giáo Hội và trên khắp hoàn cầu. Chúng con cầu xin 
Chúa. 

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 


2. Như ngọn lửa Vật chất sắp thiêu đốt thi hài Ông Martinô, 
xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn nung nấu 
tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. 


3. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã ban cho Ong Martinô 
làm người và được làm con cái Cha. Chúng Con tạ ơn Cha vì 
muộn ơn lành Cha đã ban cho Ông Martinô trong suốt cuộc 
đời, và bấy giờ Cha lại gọi Ông Martinô về với Cha. Xin Cha 
thương đón linh hồn Ông Martinô cùng với nhũng việc lành 
cũng như mọi sự yếu đuối của Ông Martinô trong cuộc 
sống làm người.Chúng con cầu xin Chúa. 


4. Cũng như thân xác của Ông Martinô sắp thành những 
hạt bụi mất hút trong lòng đời, xin Cha cho mỗi người 
chúng con cũng biết quên mình, biết hy sinh trong cuộc 
sống phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin Chúa. 


5. Xin cho thân nhân của Ong Martinô nhận được moi ơn 
lành của Cha, và được mọi người quý mến thiết tha như 


ngọn lửa a Ui sưởi ấm tâm hồn họ. Chúng con cau xin Chúa. 


Chủ sự: Và giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chủa những lời 
cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. 


(tất cá đọc Kinh Lay Cha, trong khi Chủ sự ray nước thánh 
va xông hương) 


- Mời mọi người tiến lên đặt bông trên linh cửu. 
- Lời cảm tạ của Tang quyên. 


We invite everyone to come and place a flower on the coffin 


LOI NGUYEN KET THÚC 


Chủ sự: Chúng ta dang lời cầu nguyện. Lay Cha, giờ day 
chúng con phó dâng linh hồn Martinô cho tình thương của 
Cha, và chúng con hỏa táng Ông Martinô như của lễ toàn 
thiêu dâng lên Cha. Xin cho lễ hiến dâng này, cùng với tình 
yêu của gia đình và cộng đoàn chúng con, được kết hiệp với 
Chúa Giêsu trên thập giá thành của lễ đẹp lòng Cha. Xin 
cho đời sống chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện 
được như hương trầm toả bay trước thánh nhan Cha, để cầu 
cho Ong Martinô và mọi người đã chết trong ân tình Cha, 
được vào hưởng vinh quang Cha muốn đời. Chúng con cầu 
xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

CD: Amen. 


Chủ sự: Lay Cha, xin cho linh hồn Martinô được nghỉ yên 
muôn đời. 


CĐ: Và cho ánh sáng ngàn đời chiếu soi trên lĩnh hồn 
Martinô. 


LOI CAM TA 


Gia đình chúng con xin chan thành cam ơn: 


